



“ SAM TAPLTIN - LAN MCNEE 


_MỘT.NGÀY 





“ 


LAM 





` là: 


—.. z ¿ 4 ` 
TT _. xa). 
lv ` Ẳ .. ba) Tà 
UAT BẢN TRE 


MỘT NGÀY 


lệD Sĩ 


Được biên soạn bởi 
Ngài Archibald Whistleblade hào hiệp 
(thường gọi là Sam Taplin) 








Trình bày bởi 
Ngài PercIval Feathertrot, 
vị lãnh chúa quả cảm vùng Northumberland 
(thường gọi là Stephen Wright) 


Tranh minh họa của họa sĩ tài hoa vùng Antipodes, 
Ngài Basil Silvermoon 
(thường gọi là lan MeNee) 


Người dịch: Lê Thảo 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 





MỤC LỤC 


CHƯƠNG 1 
MUỐN LÀM HIỆP SĨ? 
Các thông tin cơ bản 


-__ Tinh thần thượng võ 


Tình yêu hào hoa 
Địa vị của bạn 


CHƯƠNG 2 

NGÔI TRƯỜNG HIỆP SĨ 
Bắt đầu 

Đêm của hiệp sĩ 

Trang bị bên ngoài 


CHƯƠNG 3 

CHIẾN ĐẤU! 

Chiến thuật chiến đấu 
Những cuộc đột kích 

Cuộc chiến trong lâu đài 
Cuộc thập tự chinh điên rồ 


CHƯƠNG 4 

LÂU ĐÀI HIỆP SĨ 
Mua lâu đài 

Sống trong lâu đài 


CHƯƠNG 5 


CÁC GIẢI ĐẤU VÀ THÁCH THỨC 60 
Đánh đấu tá lả 61 
Những cuộc đấu giáo âm ï 64 
Người phụ trách huy hiệu 67 
Chiến đấu tay không 71 
CHƯƠNG 6 

PHỤ LỤC VỀ CÁC HIỆP SĨ 72 
Các hiệp sĩ huyền thoại 73 


Những chiếc huy hiệu của riêng bạn 76 








Copyright Ð 2009, 2(XM Usborne Publishing Ltd. 
Eirst published in America in 2009 by Usbore Publishing Lư. 


All rights reserved. 
Bản tiếng Việt © Nhà xuất bản Trẻ, 2014 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THỰC HIỆN 
General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data 


Taplin, Sam 
Một ngày làm hiệp sĩ / Sam Taplin ; Lê Thảo dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. 
80tr. ; 23cm. - (Một ngày làm ...). 
1. Hiệp sĩ và tầng lớp hiệp sĩ ~ Văn học thanh thiếu niên. L Lê Thảo. 


8l4@-ddc23 |§Bj 978-6O4-1-OS974-O 
Một ngày làm hiệp sĩ 


4974 " 132240 





CHƯƠNG 1 


MUN LÀM HIỆP SĨ? 


°s“ 


ãy ngắm mình thật kĩ trong gương đi nào... Bạn có 

dám xả thân để giải cứu một thiếu nữ từ ngục tối? 
Hay hạ gục một chiến binh trên lưng ngựa? Nếu bạn muốn 
trở thành hiệp sĩ, câu trả lời chắc chắn sẽ là có. 


Hiệp sĩ là những chiến binh ghê gớm nhất thời trung cổ và 
nó không dành cho những kẻ hèn nhát hay yếu đuối đâu. 
Nếu trở thành hiệp sĩ hàng đầu, bạn có thể đạt được danh 
vọng, tiền tài và những bài hát ngợi ca sự tuyệt vời của bạn. 
Nhưng điều đó thật không dễ dàng. 





SAO PHÁI LÀ HIỆP Sĩ? 

Mỗi khi xông vào một cuộc chiến, các hiệp sĩ đều biết rằng 
mình có thể tử trận. Vậy tại sao họ lại chọn một công việc 
nguy hiểm như thế? Một trong những lý do chính là: được 
mọi người mến mộ. 





Một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng loáng là nhân vật chính, 
là thủ lĩnh. Khi anh ta cưỡi ngựa qua một con đường đông 
đúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Những người 
đàn ông thì tung hô còn phụ nữ như muốn ngất đi. Một 
hiệp sĩ thành danh là ngôi sao sáng trong các sự kiện. Đó là 
lý do mọi người sẵn sàng chấp nhận cái chết để trở thành 
hiệp sĩ. 

Các hiệp sĩ còn có một động 
lực phấn đấu khác là muốn 
gây dựng hình ảnh tốt đẹp 
đối với Chúa Trời. Chiến đấu 
quả cảm là cách thế hiện bản 
thân như một giáo dân tốt, 
và những hiệp sĩ can đảm 
đều mong tìm được chỗ của 
riêng họ trên thiên đàng. 







Giờ thì tốt 
_TổỔI đói - 





CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN 


Bạn cần rất nhiều quyết tâm để trở thành một hiệp sĩ thành 
danh, nhưng đó không phải là tất cả. Bạn còn phải chuẩn 
bị một lô vật dụng sau đây: 


sở Một bộ áo giáp để bảo vệ cơ thể 


: đệ 265 bạn từ đâu đến chân. 
' 2U @& ` Khe hở trên mũ giáp 
"¬¬.- giúp bạn quan sát 
Một thanh kiếm lớn để hạ gục 
kẻ thà. 
Ba con ngựa: một để chiến đấu, 
một để ngao du, và một để mang 
vác tất cả hành lý. 





Ngựa cưỡi 


Ngựa thổ 





* Áo giáp này của một hiệp sĩ sống ở thế kỉ 15. Nếu chưa a kịp cập nh ." sẽ phải 
mặc một thứ khác đấy - xem trang 29 nhé. hà 





Tất nhiên, không có điều gì là dễ dàng cả. Chiếc áo giáp 

đắt giá đến mức bạn phải lao động vất vả hơn người khác 

để kiếm tiền trong cả chục năm, thậm chí chú ngựa chiến 
thuần chủng còn đắt hơn thế nữa. 

Và đó là những thứ tối thiểu trước khi bạn nghĩ đến việc tạo 
dựng cho mình một tòa lâu đài. Tốt hơn hết là bạn phải xuất 
thân trong gia đình giàu có (hoặc phục tùng cho một lãnh 
chúa giàu sang nào đó). Một ngày kia, khi đã công thành 
danh toại, bạn có thể sở hữu một lãnh thổ riêng như thế này. 


Lâu đài tráng lệ 









Nhà thờ 


Côi xay nước để 
nghiền ngô 





''TINH THÂN THƯỢNG VÕ 


Thứ quan trọng không kém cần phải kể đến là cách hành 
xử. Các hiệp sĩ phải tuân theo một loạt những quy tắc vô 
cùng khắt khe, được gọi chung là tỉnh thần thượng võ. 

Ý tưởng về tinh thần thượng võ được khơi nguồn vào thế 
kỉ 12, khi hàng loạt các vị lãnh chúa ở Pháp bắt đầu tuân 
theo một quy tắc ứng xử đối với các ky binh (các chiến binh 
cưỡi ngựa). Trong tiếng Pháp, ngựa có nghĩa là cheual, nên 
thuật ngữ tỉnh thần thượng uõ (chivalry) ra đời, bao gồm 
hai phần chính yếu: 


1. SỰ QUÁ CẢM 

Để trở thành một hiệp sĩ thực thụ - một chiến binh nghĩa 
hiệp - bạn phải dũng cảm đến mức liều mạng. Vì thế, 
nhiều người sẽ cho rằng bạn hơi khùng. 





se 2.DANH DỰ 
` ỳ Không chỉ liều mạng để chiến đấu chống lại những điều 
— khó khăn, bạn còn phải cư xử ngay thẳng và lịch thiệp. Nếu 
muốn được các hiệp sĩ khác tôn trọng, bạn cũng hãy tôn 
trọng họ. Đây là điều khiến các hiệp sĩ khác hẳn những 
chiến binh, vốn hay gian lận và cư xử lỗ mãng. Một số quy 
tắc các hiệp sĩ cần ghi nhớ: 








[_ HÔNG BAoQry 
... bỏ chạy trước kẻ thù. 


.. tấn công kẻ thù không vũ khí 
hoặc đánh lén. 


..‹. ĐỎ rơi bạn bè. 


Tôi vừa mới nhớ ra 
tôi quên cho ngựa 
ăn mắt tôi... 
Tạm biệt nhé! 


[ LUÔN LUÔN.. 







FJ ... tha mạng cho kẻ thù nếu hắn đầu 
hàng. (Điều này vừa có tiếng lại vừa 
có miếng, bạn có thể bán hắn lại 

cho lãnh chúa của hắn với giá hời.) 


.. bảo vệ kẻ yếu, những người 
không thể tự bảo vệ mình. 


.. tôn trọng mọi người (kế cả 
những người mà bạn chỉ muốn 
đập cho te tua.) 


Chiến hữu yêu quí, 
ta mong là mẹ 
ngươi vân khỏe. 








.„øiữ lời hứa. 






Rất khỏe, thưa ngài... 


..fự chủ cám ơn về lời thăm hỏi. 


„đối xử tốt với những kẻ thù quan 
trọng nếu bạn bắt được chúng. 


—!:Ý...--é \Q 


Nhưng thế vẫn chưa đủ, bạn nên 
gặp một linh mục luôn nói cho 
bạn biết bạn cân phải làm øì. 
Các linh mục luôn khuyên nhủ 
đủ điều nhưng hầu hết các hiệp 
sĩ chỉ làm theo một cách nửa tin 
nửa ngờ mà thôi. 





BẠN CÓ TIÊN BỘ KHÔNG? 
Hãy trả lời những câu hỏi sau để xem bạn có phải là 
một hiệp sĩ triển vọng không nhé. 


1. Quân đội của bạn sắp tham gia vào 
một cuộc chiến rất quan trọng. Dù rất 
muốn góp sức nhưng bạn lại bị mù. 
Bạn sẽ... 


a. Đứng ở đằng sau và gào hết hơi: 
“TIẾN LÊN NÀO CÁC CHÀNG TRAI”? 





b. Mượn một cây cung dài và bắn 
những mũi tên lửa về phía kẻ thù ? 
c. Buộc con ngựa của bạn vào giữa hai con ngựa của các 
hiệp sĩ khác, và cầm kiếm lao vào trận chiến? 





Để ta xử chúng! 





2. Chiếc mũ bảo hộ của bạn bị móp khi kẻ thù vụt mạnh 
kiếm vào đâu bạn. Sau cuộc chiến, bạn không thể lấy mũ ra 
khỏi đầu. Bạn sẽ... 

a. Quyết định đeo nó suốt đời? 







b. Ăn kiêng cho đến khi 
đủ gây để tháo nó ra? 





Yên nào, chỉ 
mật một giây 
thôi. 






c. Nhờ một người thợ rèn tốt bụng 
gõ vào đầu cho đến khi cái mũ trở 
về hình dạng như trước? 


Nếu chọn đáp án c) cho tất cả câu hỏi thì bạn có thể trở 
thành một hiệp sĩ rồi đấy. Đó là những lựa chọn mà các 
hiệp sĩ nổi tiếng như Vua Mù của nước Bohemia và William 
Marshal đã chọn khi họ rơi vào những tình huống oái oăm. 
Nhưng còn một phần cuối cùng trong tỉnh thần thượng võ 
mà bạn cần lưu ý. 


an. . 


- 8ø Š; 


TÌNH YÊU HÀO HOA 





Các hiệp sĩ đều muốn dâng tặng tất cả những chiến công 
hào hùng cho một người phụ nữ đặc biệt. Đây là trình tự 
mọi việc: trước hết, chọn một quý bà - ưu tiên cho những 
nàng giàu có và quyên lực trong xã hội (như một nữ hoàng 
nếu bạn đầy tham vọng). Nếu bạn chưa gặp mặt 

nàng hoặc nàng đã có chồng 
thì cũng chẳng sao. 













Nàng đây rôi! 


Hãy dành tình yêu cho người phụ nữ của mình hơn bất cứ 
ai khác trên đời này, và làm mọi việc để chứng minh tình 
yêu ấy. 





Anh chàng này chỉ ` 
là một tên ngốc ba 
hoa mà thôi, 


Dành phân lớn cuộc đời mình để làm 
những việc mạo hiểm chứng tỏ tình yêu 
đành cho nàng. 








Hai daaa. 


“Ngươi là một tên 
nhãi ranh yêu 
đuôi thảm hại. _⁄ 







Người phụ nữ ấy có thể 
chẳng thèm trò chuyện cùng 
bạn, thậm chí chửi rủa bạn 
nhưng điều này không thể 
làm nguôi đi niềm đam mê 
trong lòng bạn. Cô ấy chỉ 
muốn chứng tỏ là cô ấy hay 
hơn bạn mà thôi. 






Ta biết chứ. 
Thật vuí khí nghe 
nàng nói thé! 









Có thể phải mất một thời gian để hiểu rõ được tình yêu 
thật sự, vì vậy hãy thử trả lời câu hỏi này xem: 


Bạn là chàng Lancelot, hiệp sĩ vĩ đại nhất lúc đương thời, và 
bạn yêu say đắm quý bà Guinevere. Bạn tham gia 
vào một cuộc giao đấu chống lại các hiệp sĩ khác 
nhưng nàng Guinevere lại yêu cầu bạn từ 
bỏ ý định đó đi. Bạn sẽ... 










a. Cố thay đổi suy nghĩ của 
nàng bằng cách đánh bại 
tất cả các hiệp sĩ khác? 


b. Tuân theo mệnh 
lệnh của nàng và để 
cho đối thủ đánh 
bại bạn? 


c. Nuốt hết cơn thịnh nộ, giận hờn và từ chối 
tham gia cuộc chiến? 


=- —-.. 6586 ẽ 


Lancelot xứng đáng là hiệp sĩ khi chọn phương án b. Chàng 
yêu nàng Guinevere đến nỗi không bận tâm rằng mình đã 
trở nên ngớ ngẩn thế nào trong mắt nàng. Đó chính là một 
tình yêu hào hoa. 


# ĐỊA VỊ CỦA BẠN 





Trước khi bắt đầu quá trình huấn luyện, bạn nên biết mình 
thuộc tầng lớp nào. Vào thời Trung cổ (năm 1000 - năm 
1500) - có các quy tắc phân cấp thứ bậc trong xã hội. Dù 
các hiệp sĩ luôn nghĩ rằng họ bình đẳng với nhau, nhưng 
thật ra có vài người thuộc những đẳng cấp cao hơn số còn 
lại... Dưới đây là ba loại: 





Vua (là hiệp sĩ thủ lĩnh; Giới quý tộc (những hiệp Hiệp sĩ trung lưu 

lãnh đạo đội quân của sĩ giàu có, họ chiến đấu (những người 

một nước) cho nhà vua và sởhữu = chiến đấu cho giới 
vô sô đât đai) quý tộc) 





::::: - cễ 


BẢO VỆ NÔNG DÂN 

Là một hiệp sĩ trung lưu, bạn sẽ chiến 
đấu cho đạo quân của giới quý tộc và 
được trả công bằng đất đai để sinh 
sống. Có rất nhiều nông dân sống 
trong những ngôi làng địa phương 

và thị trấn. Bảo vệ họ khỏi quân thù, 
những kẻ cướp bóc và những thương 
gia ma mãnh là một phân công việc 
của bạn. 





Giờ tôi về nhà ` 
- được rồi chứ? 






NGHĨA VỤ QUẦN SỰ 
Còn một điều nữa: 

bạn sẽ phải chiến đấu cho giới 
quý tộc 40 ngày trong một năm. 
Đừng mong có kì nghỉ nếu cuộc 
chiến kéo dài hơn mong đợi (và 
thường là thế), bạn phải tiếp 
tục chiến đấu cho đến khi cuộc 
chiến chấm dứt. (Nhưng ít ra 
bạn cũng được trả công cho 
những ngày chiến đấu mà.) 


Nếu những điều này không làm bạn 
nản lòng, thì đây chính là lúc bắt đầu 

cuộc huấn luyện. Chúc may mắn, nhưng đừng nói là bạn 
chưa được cảnh báo đấy nhé... 


“¬wy‹#—————————— 





CHƯƠNG 2 
NGOÔI TRƯỜNG HIỆP SĨ 





ột hiệp sĩ triển vọng cần được đào tạo từ khi mới 
M.. bảy tuổi. Nếu bạn lớn hơn một chút cũng 
không sao nhưng trông đừng cao lớn quá là được. Sự 
nghiệp bắt đầu khi bạn được gửi đến lâu đài của một vị 
lãnh chúa cũng từng là hiệp sĩ. Xách hành trang lên nào. 








LÍNH SAI VẶT 

Nếu không xuất thân từ một gia đình giàu có, bạn sẽ phải 
bắt đầu mọi thứ từ vị trí thấp nhất: một người hầu. Ngay cả 
những người hầu khác cũng ra lệnh cho bạn. Bạn phải quét 
đọn lâu đài, sửa soạn bàn ăn và làm tất cả 


— 


các công việc mà những người hầu khác So 
không muốn làm. 

Việc này sẽ tiếp diễn trong nhiều ⁄ sÌ 
năm, cách tốt nhất là hãy luôn tỏ J ý Kế ^§ 
ra điềm tĩnh và cố tránh xa mọi ( ÀR < Sâu Í \ gi 


phiền phức. 











Hãy lau sạch 
chúng đi nhé! 





CẬN VỆ CẬP CAO 

Khi đến tuổi vị thành niên, nếu là cánh 
tay đắc lực của lãnh chúa, bạn sẽ trở 
thành một cận vệ. Giờ thì mọi thứ trở 
nên thú vị hơn rôi đấy. 


Thẻ Ô 8... 


Chăm sóc cho những con tuấn 
mã của lãnh chúa. 


§ÿ Lau chùi và đánh bóng thanh 
kiếm của ngài (cẩn thận với 
mũi kiếm). 


$ Giúp lãnh chúa mặc áo giáp. 
Điều này có thể mất hàng giờ liền 
vì bộ áo có nhiều mảnh riêng biệt 
và dây đai rất khó sử dụng. 





CUỘC CHIẾN KÌ THÚ 

Cuối cùng bạn cũng được chạm vào 
những vũ khí vào áo giáp của riêng 

mình khi đã thành cận vệ. Đầu tiên 

cân lưu ý là chúng nặng hơn rất nhiều 
so với bạn tưởng... 






Vì vậy bạn cần phải có sức khỏe 
như trâu. Hãy tập chạy xung quanh 
lâu đài trong bộ áo giáp. Chỉ khi tay 
chân cứng như sắt thì bạn mới có 
thể tập luyện với vũ khí được. 


Nếu không tìm được một bộ áo giáp chắc 
chăn, hãy dùng trí tưởng tượng của mình 
Xem Sâ0, 





_— nu 


HIẾN NGANG VỚI GIÁO 

Đầu tiên, đó là một cây giáo. Nó trông hơi giống một thanh 
gỗ dài với mũi sắt nhọn, đó là lý do tại sao các hiệp sĩ là 
những chiến binh đáng sợ nhất trên thế giới. 


Kẹp phần cán cây giáo dưới 
cánh tay phải, và ép nó thật 
chặt vào người bạn. 


Cầm cây giáo bằng tay phải, cố 
giữ nó thật vững và chắc chắn. 





Cây giáo có một phần gọi là đốc, 
để bảo vệ cánh tay của bạn. 


Cố gắng giữ cây giáo luôn nhắm vào mục tiêu khi cưỡi 
ngựa. Điều này không hề dễ dàng, vì những cây giáo 
thường dài 4m, gấp đôi so với chiều cao của bạn và chúng 
hay dao động. 


Mục tiêu <= § "7 « 





được qọi 
là bía. 













CƯỠI NGỰA ĐI DẠO 

Bạn sẽ không thể sử dụng cây 

giáo một cách khéo léo và tài 

tình nếu không điều khiển được 

chú ngựa của mình. Dưới đây 

là một vài lời khuyên: 

Trong khi huấn luyện, bạn sẽ nhận được những miếng đỉnh 

thúc ngựa (miếng kim loại nhọn) để đeo vào 

mắt cá chân. Chúng được dùng để thúc 

cho ngựa phi nhanh hơn, hãy thúc đinh 
vào 2 bên sườn ngựa nhưng đừng quá 
mạnh. 


Định 
thúc 
ngựa. 









Nếu bạn muốn dừng ngựa lại, hãy kéo dây cương sang bên 
một cách nhẹ nhàng. 
Trong trường hợp muốn dừng khẩn 
cấp, hãy giật mạnh dây cương theo 
>> hướng ngược lại. 


co, 


— SỬ DỤNG KIẾM 









Đây là thanh 
trường kiếm! 
Tất nhiên, còn một vũ khí quan 
trọng khác, chính là thanh kiếm 
trung thành của bạn. 

Thanh kiếm phổ biến nhất được 
gọi là trường kiếm. Mặc dù bạn 
vẫn có thể cầm nó bằng tay phải 
trong khi tay trái cầm khiên... 


..nhưng phần tay cầm phải đủ 
dài để có thể cầm bằng hai tay, 
nó giúp những cú đánh trở nên 
mạnh mẽ hơn. 





PHONG THÁI NHÃ NHẶN 
Ngoài việc học cách chiến đấu, 
bạn cũng cần phải học những 
điều tốt đẹp khác trong cuộc 
sống, như là: 


„ Bí quyết để khiêu vũ một 
cách duyên dáng. (Nhớ 
mặc trang phục cho phù 
hợp đấy nhé.) 











4 Cách cư xử với phụ nữ. 







ÔI.... 
tôi xin lôi. 






cổ Ăn uống lịch thiệp (Dùng tay 
cũng được nhưng không được 
phép ợ hay khạc nhổ đâu đấy). 


ĐẼÊM CỦA HIỆP SĨ 


Vào năm 20 tuổi, bạn là một cỗ máy chiến đấu không 
ngừng nghỉ với những hành động nghĩa hiệp. Điều đó có 
nghĩa là bạn đã sẵn sàng để trở thành một hiệp sĩ. Đây là 
khoảnh khắc vĩ đại trong cuộc đời của một chàng cận vệ và 
những chàng trai xuất thân từ 
giới quý tộc giàu có đầy quyền 
lực, nó bao gồm những nghi 
thức hơi lạ lùng. 






SẴN SÀNG 

Đầu tiên, những cận vệ 
khác sẽ tắm rửa cho bạn 
bằng nước lạnh. 





Sau đó, bạn phải mặc áo 
thụng và áo choàng, quỳ 
trong nhà thờ cả đêm để câu 
nguyện cho bản thân trở 
thành một hiệp sĩ tốt. 
Đừng ngủ gật nha. 






Ra 








PHONG TƯỚC HIỆU 

Vào sáng hôm sau, bạn phải 
quỳ trước mặt người sẽ phong 
tước cho bạn. Đó có thể là một 
hiệp sĩ hoặc nhà vua. 


Vị hiệp sĩ này sẽ cầm thanh kiếm MOBIE HồI 
đặt lên vai bạn. (Tránh động đậy 
vào lúc này nhé). Nghi thức này 
được gọi là lễ phong tước hiệu. 





Sau đó, ngài sẽ trao thanh kiếm lại 
cho bạn và tuyên bố: “Anh đã trở 

thành hiệp sĩ". Bạn đã làm được! Tự 
khen bản thân mình đi nào. 






PHONG TƯỚC CẤP TỐC 


Các linh mục cho rằng nên phong tước cho các hiệp sĩ theo 
cách này, vì họ muốn các hiệp sĩ chiến đấu cho nhà thờ. 
Đừng lo lắng rằng cha xứ không đủ tầm để ban cho bạn 

một nghỉ thức trang trọng, vì chỉ trong vòng hai phút trên 
chiến trường, hầu hết các cận vệ đều trở thành hiệp sĩ. Bạn 
chỉ cần quỳ gối trong giây lát thôi. 







;.——Á 


ĐINH THÚC NGỰA ĐẶC BIỆT 

Khi trở thành hiệp sĩ, bạn sẽ sở hữu một cặp đỉnh thúc ngựa. 
Thanh kiếm và đinh thúc ngựa cho cả thế giới biết rằng bạn 
là một hiệp sĩ. Vì vậy đừng đánh mất chúng, bạn không phải 
là một hiệp sĩ thực thụ nếu không có những thứ này. 





Mình bỏ mây cái Tất cả các hiệp sĩ đều được 
đính thúc ngựa ở thêm danh xưng “Ngài”, vì vậy 


À« 
đâu rồi nhỉ? nếu tên bạn là Ramsbottom, 


bạn sẽ được gọi là Ngài 
Ramsbottom* - bạn thấy sao? 


* Trong tiếng Anh, bottom 
có nghĩa là mông. 


Ẳ TnN CC ẻ.ẻẽẽsc-. 













TRANG BỊ BÊN NGOÀI 


Bây giờ, bạn đã là một hiệp sĩ nên cần trang bị 
thêm nhiều vật dụng hơn nữa. Thanh kiếm 
và cây giáo là vũ khí chính, nhưng còn 
nhiều loại vũ khí khác nữa. Bạn cần 
biết rõ tất cả các loại vũ khí, vì chắc 
chắn kẻ thù sẽ dùng chúng để 
chống lại bạn. 





NHỮNG VŨ KHÍ NGUY HIỂM 
Một thanh kiếm nhỏ và mỏng cho 
trận đánh áp sát. Chỉ cần đâm 
mạnh nó vào khe hở trên bộ 

giáp của kẻ thù. (Úi!) 










Rìu chiến: đánh mạnh vào 
kẻ thù ở cự ly gần, hay ném 
nó từ xa. 


Một cái rìu chiến dài sẽ hữu ích 
nếu bạn luôn đứng vững trong 
suốt trận đánh. Khi quân địch 
tấn công, hãy vung nó lên cao 
và đập thật mạnh. 





Chùy là một thanh kim loại ngắn với phần đầu 
khá nặng. Khi dùng chùy đánh mạnh xuống, nó 
có thể xuyên thủng áo giáp của kẻ thù. 





Cái néo cũng giống 
như chùy nhưng nguy °s` 
hiểm hơn, phần đầu của 

chúng có gắn những quả bóng 
gai bằng sắt. Cố gắng đừng để bị 
đánh trúng vì nó sẽ đập thẳng 
vào áo giáp và làm bạn gãy 
XƯƠnG. 





““®Ó.?>< 
...z“.*“*ếg 


ÁO GIÁP BỌC SẮT 
Với nhiều vũ khí nguy 
hiểm rình rập xung S - 
quanh, bạn cần phải có DI 
tất cả những loại áo giáp SN 
cần thiết và may mắn 

thay có rất nhiều loại áo 


giáp như thế. Mũ bảo hộ 
(mũ trụ) 





Mũ trùm đầu 





Vào thời xưa, các chiến 

binh đã từng mặc những  ˆ96iấp 
chiếc áo giáp được làm từ 

hàng ngàn mảnh sắt tròn 

nhỏ gắn vào nhau. Xà cạp 


(quân giáp bó) 8ã J5 


-7.> “ 


_ 


Chiếc áo giáp được làm bằng những mảnh 
kim loại này giúp bảo vệ cơ thể, nhưng 
nếu bị một mũi tên nhắm trúng, bạn sẽ 
đau thấu ruột gan. Những mảnh sắt này 
rất nặng: thử tưởng tượng cảm giác như 
thế nào nếu bạn vừa đánh trận vừa cõng 
một đồng đội trên lưng. 





Trang bị cuối cùng cho một hiệp sĩ 
cao quý có vẻ khá sành điệu... một 
áo giáp tấm. 





l | Những tấm kim loại trông 
>>. l  Zx^ hơi nặng nề, nhưng bộ trang 
53 -Y¬`% phục này lại rất linh hoạt. 

Độ cứng chắc của chúng sẽ 
giúp bạn đứng vững trước các 
cung thủ thiện xạ. 


Các tâm kim loại được gắn với 
nhau giúp bảo vệ bạn tôi đa. 


Phân này được làm từ rất nhiều 
mảnh kim loại nhỏ, vì vậy bạn 
có thể co duỗi các ngón chân 
của mình. 


ỐN ĐỊNH THÂN NHIỆT 

Một điều cần lưu ý: mọi thứ bên trong áo 
giáp tấm đều đẫm mồ hôi. Vì vậy đừng 
chạy vòng vòng nếu bạn không nhất thiết 
phải làm điều đó. 





HUY HIỆU 

Khi một hiệp sĩ đội mũ 
trụ, rất khó để nhận ra anh 
ta. Trong một trận chiến 
ác liệt, bạn cần phải nhận 
ra ai là đồng đội còn ai là 
kẻ đang cố chém mình ra 
thành từng mảnh. 





Đó là lý do tại sao bạn cần một huy hiệu: một biểu tượng 
hay một hình vẽ trên tấm khiên sẽ cho biết bạn là ai. Không 
bao giờ hai hiệp sĩ được phép sử dụng huy hiệu giống 

nhau. Vì vậy đừng bắt chước người khác. 





thế! Đó là ý tưởng 
của ta mà. 







Xin mời xem trang 76, 
để biết một vài cách đặt 
huy hiệu trên khiên. 


T7. 


CÂU LẠC BỘ HIỆP SĨ 
Một ý tưởng tuyệt vời giờ đâylà | NHÓM HAI 
hãy tham gia vào một nhóm hiệp CON LỬNG 


sĩ, họ sẽ đoàn kết, bảo vệ lần nhau 
và cùng nhau tiệc tùng bù khú. 
Thế giới này đây rẫy hiểm nguy, vì 
vậy thật tốt nếu tham gia vào một 
hội nhóm nào đó. 


Mỗi nhóm có một biểu tượng 
riêng. Có một vài nhóm tiêu biểu 
như nhóm Garter, nhóm Huân 
chương Hiệp sĩ, và nhóm Cộng hòa nữa. 












MỘT CẬN VỆ RIÊNG ¬. 
Bây giờ bạn đã là một hiệp sĩ, bạn rất N <4. 


cần có một cận vệ để chăm sóc ngựa 
và giúp bạn mặc áo giáp. Hãy trông 
cậy vào chàng trai này nhé. 
Chàng cận vệ này 
đang rất căng thẳng. 
Đây là ngày làm việc 
„= đầu tiên của anh ta, 


+hh + 


CHỌN NGỰA CHO TỪNG CHẶNG HÀNH TRÌNH 
Giờ thì bạn gần như đã sẵn sàng rồi, việc còn lại là hãy xây 
một chuồng ngựa và mua vài con ngựa. Bạn cần có ba loại 
ngựa sau: 


Ngựa chiến (Mắt Cuồng Dại): một con ngựa to lớn, hung 
dữ. Đừng chọc giận nó đấy. 

Ngựa đua (Quái Vật Tốc Ðộ): lao nhanh như gió, thật tuyệt 
khi dùng nó để đưa tin. Hãy để mắt đến nó nhé. 


Ngựa nhỏ (Ngựa quèn): không khỏe và nhanh, nhưng lại rất 
tiện lợi. Mông của bạn sẽ rất dễ chịu khi cưỡi trên lưng chú 
ngựa nhỏ này. 


Ngựa nhỏ 


Ngựa chiên 








CHƯƠNG 5 


_— CHIẾN ĐẤU! 


ây chính là khoảnh khắc 

mà bạn mong chờ từ lâu: 
thời khắc được chiến đấu thực 
sự trong những bộ áo giáp lấm 
bẩn. Nếu giới quí tộc không muốn 
đánh nhau, hãy sang các nước lân 
bang và đi tìm một cuộc chiến. Điều này không có gì là khó 
khăn cả - cứ tìm đi rồi sẽ có một cuộc chiến đến với bạn. 


¬——— è%w ‹—- 





bo E 





s) CHIẾN THUẬT CHIẾN ĐẦU 





Một điều đáng ghi nhớ khi chiến đấu, đó là bạn và đồng 
đội chỉ thắng trận khi biết đoàn kết với nhau. Chiến thuật 
chiến đấu kinh điển này là nhiệm vụ của ky binh và nó 
diễn ra như sau... 


1. Đứng cùng với các hiệp sĩ khác và hùng hổ nâng cây 
giáo, cố tỏ vẻ dữ tợn. 





2. Khi bạn nhận được tín hiệu, hãy lao hết tốc lực về phía 
kẻ thù, giữ chặt cây giáo hướng về phía trước. 


Nếu mọi thứ diễn ra theo kế 
hoạch, kề thù sẽ bị tiêu diệt gần 
hết. Và sau này chúng sẽ không 
gây phiên toái cho bạn nữa. 








V 
Người lính câm lá cờ — 


có huy hiệu của lãnh s¬— “ FÍ 
chúa, người đang chỉ lu 
huy quân đội. 







— 


2< (Cáchiệpsfchnđáu “TỐ VÀ 
và trong từng nhóm nhỏ. 





là 
"~*Ñ'!ĩ: 
â 


TRÊN CHIẾN TRƯỜNG 

Đảm nhận nhiệm vụ hiệp sĩ, bạn có một sức mạnh khiếp 
đảm trên chiến trường. Thậm chí khi đang bị lính bộ binh 
của địch bao vây, nếu làm tốt vai trò của mình thì chiến 
thắng sẽ nằm trong tay bạn chỉ trong nháy mắt. 





— Cẩn thận kẻo 
bị kẻ địch 
chém trúng. 








Lính bộ bính địch sẽ đón 
tiếp bạn bằng giáo mác. 













CHIẾN THUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG 

Một trận chiến lý tưởng đầy rẫy những màn chặt chém, 
tiếng nổ long trời, đối thủ bị đánh bại hoàn toàn và bạn 
chiến thắng. Nhưng gần đây lính bộ binh ngày càng phát 
triển nhiều chiến thuật để ngăn chặn bước tiến của bạn. 
Dưới đây là một trong số các thủ đoạn quỷ quyệt nhất. 










NHỮNG CÁI HỒ NGUY HIẾM 
Khi lao lên tấn công ở tốc độ nhanh 
như chớp với mũi giáo nhắm vào 
quân địch, điều tối cần thiết là 
chiến mã của bạn không được hụt 
bước. Đương nhiên kẻ thù của bạn 
cũng biết điều này, vì vậy chúng 
sẽ đào rất nhiều hố bẫy trên 
chiến trường. 


NHỮNG CHIẾC CỌC DÃ MAN 
Đây còn là một thủ đoạn quỷ quái hơn. Những chiếc cọc 
gỗ vót nhọn được đóng vào phần đất nghiêng về phía đội 
quân của bạn, vì vậy bạn không thể tấn công 

⁄ kẻ thù. (Hoặc nếu được, 
bạn cũng sẽ giãm 
trúng cọc và bị 

thương). 








NHỮNG CUNG THỦ PHIỀN NHIỄU ÀÁ ;¿£ ĐÀ. 
Đây là những kẻ thù nguy hiểm chết "xã 
người, những kẻ hèn nhát đáng 
khinh. Chúng sẽ tấn công bạn từ phía 
sau, vì vậy bạn không thể dùng giáo 
đánh lại chúng, và tiếp theo, chúng bắn 
hàng chục mũi tên bay vun vút về phía 
bạn. Thật hèn hạ! Các cung thủ chuyên 
nghiệp có thể bắn một mũi 
7. tên trong mỗi ba giây. 





TIỀN CHUỘC 


Nếu bạn vô dụng tới mức bị 
rơi vào tay kẻ thù thì đừng 
hoảng sợ nhé - chúng sẽ 
không giết bạn mà bán lại 

cho chủ của bạn để đổi lấy 
một khoản tiền kha khá. (Nếu 
chẳng may bạn giàu có, những 
tên lính nghèo xơ xác này sẽ 
kết liễu cuộc đời bạn.) 





: ý *# ý 


† 37 NHỮNG CUỘC ĐỘT KÍCH $ý T 
xã x 


Ni, Nir TT: 7/1: 01010/0/51229900)0112100/)409)1)1100)4)04)126)L00) 
"H000 1E 1101:7:101571:))/20:/.1004)10)/150;)/0/.00/2009)0))0000).0/0)-7 
(910: 10101000:7:(05/:507.1/10007210(-010))00L200)0/.100/0))/2220)0)0)/0/ 001.0 sỐ 
tấn công đây bất ngờ vào làng mạc, thị trấn làm tiêu hao 
sinh lực địch. đp 


Hi 290. 810519 f0 10) )00: 1011051018020 
Nai: tÌì1201if1i19014010)10641010) 07 


TT. 


“ say... Ý 
` , 


m. „ cuỗm lấy bất cứthứ _ 
- K= tâm .. 9 


„..= tử} 
[=> 


. nhanh chóng - 


_..._ thoát khỏi đó trước (7. S7 va... 
2< No, „ quân địch biết được — thưa Cha. 
l)y ; the gì đã xảy ra. ¬—+x»» 


1”. 1/24 
— .— 4 


Và bạn có thể tiêu diệt bất cứ kẻ nào cản 
đường bạn! Ngoại trừ các linh mục, bạn 
không được phép đụng tới họ đâu đây. 







- 
x 


6110Ể911/15781121891109/019180I7.10f9t2)/21171/ 
9I0)811381100)1145011/2f911-8.*201017A111 40) 

51019 90)19)E:117/4)1/:1083)1616725:1280) 

9f5)/11R915108110/1E 






; 0°. Ự 
ni lS.&: _ . 
KP. “a° Ỷ h„ NXƠN... , xẻ se 
S“c) : v ".Jư ve. LG: CS, HT Tết TP 






Rôt cuộc, quân địch sẽ † 


hoang mang và đối. TÚ DU, 
sẽ mau chóng đầu hàng TRôỹ, 


Khi những cuộc đột 
kích liên tiếp xảy ra, các lãnh 
chúa khôn ngoan thường ẩn náu 


'ko Các ngươi sẽ 
'rong những tòa lầu đài lớn trong khi Ũ 


không bao giờ bắt 


Tản sự càng trở nên ác liệt. Nếu kẻ ` `_ được ta đâu! 


_ à tay về là Nh ng bạn 


HN 


đ®” 







% CUỘC CHIẾN TRONG LÂU ĐÀI. j SH": 


Có nhiêu cách để bao vây một tòa lâu đài. 
Dưới đây là một vài lời khuyên hữu ích: 





Tháp vây: để nó áp sát 
tòa thành và đưa người 
vào bên trong. 





TS 


„-Ỷ = 
N N: , bị 
CC 
¬ = ải Ỉ 
= - 
4. 






4 








n 
=h 






BÁU ' J*` : 
VIÊN 
4t ñ % ¬ ' 





Công phá thành: những đòn gỗ to được gác thang: chỉ cần trèo lên \ 
đặt trong những nhà gỗ tạm, đấy đưa thang và tiến vào trong - nhưng È 
khúc gỗ thật mạnh để phá cổng thành. hãy nhớ coi chừng những cung 
thủ phía địch. 


"—————-=š##— 







; B00 THỤI DỤNHG 
chất nổ bên 

sẽ làm sập 
nà móng 















Ỏ ĐÓI QUẦN ĐỊCH. 
Nếu không muốn tấn công lâu đài, có một. 
cách xưa ơi là xưa trong sách vở, đó là đừng làm gì 
cả. Chỉ cần bao vây xung quanh và chơi ú tim cho đến 

À khi quân đội bên trong cạn kiệt nguôn lương thực. Nếu 
(`. không đủ kiên nhẫn, bạn có thể đầu độc nguồn nước dự 


,Ì ` 
“Tgoektha ..... 








⁄ư 


``Ä_ trữ cho lâu đài và nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. 








CHÔNG TRẢ KẺ THÙ 

Bên cạnh việc tấn công, bạn cũng cần phải chiến đấu để 
bảo vệ lâu đài của chính mình. Do đó cần phải học cách 
ngăn cả đám quân ô hợp tràn vào. 


NÉM ĐỎ 


Mũi tên Nước sôi 


Cát nung nóng đỏ -, : 


- ®av 9Ì ,/EIỳ 


¡ : 
| 
Í | 
luCL=22 ă = =1 1 
I=< `. —Ă 





Một chiêu hiệu quả là ném tất cả những gì bạn có trong tay 
xuống kẻ thù. Tường thành lâu đài có những khoảng trống 
thuận tiện cho mục đích này. 










PHÓNG HỎA VÀ ĐÀO HÀO 
XUNG QUANH 
Đẩy lùi tháp vây bằng những cây 
gậy dài, và tiêu diệt chúng bằng 
những mũi tên lửa. Bạn cũng có thể 
leo ra ngoài vào ban đêm đào hào 
gần lâu đài để làm đổ tháp vây. 







MÓC CÂU ĐỘC ĐỊA 

Một vũ khí phổ biến khác để chống lại 
sự bao vây là chiếc móc câu - một cái 
sào với chiếc móc ở đầu. Chỉ cần hạ thấp 
nó xuống qua thành lâu đài như chiếc 
cân câu khổng là... 


.. móc một tên địch mà bạn nhắm 
tới lên cao... 


.. và sau đó ném thật mạnh 
hắn xuống đất. Vậy là một 
kẻ địch đã bị hạ gục! 


KIỂM TRA BẰNG NƯỚC 
Đặt những tô nước ở nhiều vị 


trí xung quanh lâu đài, để thăm dò các đường hầm của kẻ 
thù. Nếu nước gợn sóng, có nghĩa là có một vài tên vô lại 
đang đào hầm trong long đất. Hãy lẻn xuống bên dưới và 
lấp đường hầm lại. Còn không, hãy đào những đường hầm 
riêng để đương đâu với chúng, sau đó phá vỡ hầm địch và 
đập các tay thợ đào hầm một trận. 











KT SP ï 





CUỘC THẬP TỰ CHINH ĐIÊN RÒ 


Một trong những cách phổ biến nhất để chiến đấu là tham 
gia vào các cuộc thập tự chinh. Thập tự chinh là một chiến 
dịch quy mô lớn do nhà thờ phát động chống lại những 
người dị giáo ở những vùng đất khác. (Các linh mục cho 
rằng giết một người công giáo là tội trọng, nhưng nếu 

bạn tàn sát những người ngoại đạo thì 
không sao). 






Hãy đi đi, các 
chàng trai! 





Họ quan niệm việc làm này là để bảo vệ những người Kitô 
giáo xuyên quốc gia và cải hóa người ngoại đạo theo Kitô 
giáo. Nhưng thực chất hầu hết những cuộc thập tự chinh 
chỉ là một cơ hội để chiếm đoạt tài sản và danh vọng. 





Jxy: 


TIÊN VỀ PHÍA ĐÔNG 






Cuộc thập tự chinh lớn nhất #r bệ, 

nhắm tới Thánh địa ở Trung se 

Đông, xâm chiếm thành dòng 

phố Jerusalem từ tay những 

nhà cai trị Hồi Giáo. Nhưng Soi 
Jerusalem 


Jerusalem cũng là đất thánh 

của Hồi giáo, vì vậy người dân - _ 
bản địa cũng kiên quyết bám Châu Phí zs lŠ 
trụ với nó. dưới này _ 








¬ 
Quân đội Hồi giáo có rất nhiều 
ky binh xạ thủ chiến đâu rất 
xuất sắc. 


là ở 


_ 
' 


“hế: .J 


T27. 
li, 


TÌM ĐÔNG MINH 
Không chỉ có các hiệp sĩ ở bên cạnh bạn mà còn có hàng 
ngàn người nông dân, bao gôm phụ nữ và trẻ em, cũng 
đang lũ lượt kéo về phía đông để tìm kiếm kho báu, đất 
đai và con đường ngắn hơn đến thiên đường. 





NHỮNG HIỆP SĨ THÂN THÁNH 

Nếu rơi vào một tình huống khó khăn trong Vùng Đất 

Thánh, bạn có thể sẽ gặp một nhóm các hiệp sĩ bí ẩn đến 

giải cứu bạn thoát khỏi kẻ địch trong gang tấc. Những 

người này được gọi là những Hiệp sĩ Đền 

thánh: những chiến binh tu sĩ đến từ 
Châu Âu, và thành lập nên một tổ 
chức để bảo vệ người Công giáo. 







Yên tâm đi. 
Chúng tôi đến đây! 








Ạ 
% 


: 1 : l4 + 'âắa =. — «+ 
Ệ ¬ | _“ W— 

— > & . = Ì Í 
lW\: C k — SE _ —— C + =- ph. - +, 


BỊ CÁM DỖ BỞI TỔ CHỨC ĐÈN THÁNH? 

Bạn có thể tham gia vào Đền thánh, nhưng bạn sẽ bị ràng 
buộc bởi rất nhiều lời tuyên thệ tôn giáo, vì vậy bạn không 
có nhiều thời gian để tán gái hay chơi bài như các hiệp sĩ 
khác đâu đấy. 

Hiệp sĩ đền thánh cam kết sẽ sống một 
đời khổ hạnh, nhưng thực ra họ giàu có 
như một ông hoàng. Thậm chí họ còn 
thành lập một ngành kinh doanh mới 
lạ được gọi là ngân hàng - ai mà biết 
được ngày nay ngành nghề này đã trở 
nên quá thịnh hành như vậy. 


'HIỆP SĨ CỨU TẾ 
_ Một nhóm tôn giác lớn khác nữa ở phía đông được gọi là 
các Hiệp sĩ Cứu tế. Chắc bạn cũng đoán ra những hiệp sĩ 
này chuyên chăm sóc cho các Kitô hữu bị bệnh trong các 
nhà thương do họ xây dựng. 














: : Xin lỗi nha, tôi 
Bạn nghĩ răng Hiệp sĩ Cứu tế và Hiệp đến trước rồi. 
sĩ Đền thánh là bạn bè tốt của nhau ư, 
nhưng thực tế khi gặp sự cố, họ lại trở 
nên thù địch nhau. Nếu phát hiện ra 

hai hiệp sĩ đang đánh nhau trên đường thì 
nhiều khả năng đó là một Hiệp sĩ Đền 
thánh và một Hiệp sĩ Cứu tế. 


Làm ơn đi, một trong 
hai vị hãy cứu tôi. _ 


=” ma 


LÂU ĐÀI THẬP TỰ CHINH 
Các Hiệp sĩ Đền thánh và 
Hiệp sĩ Cứu tế đã xây dựng 
cho riêng mình nhiều lâu 
đài khổng lô trong Vùng  ~=z 
Đất Thánh. Nếu đang trốn ¿ˆ. van ốc ch 

chạy sự truy đuổi kịch liệt 

của hàng trăm kẻ thù cuồng nộ, hãy chạy về phía một trong 
những tòa lâu đài này. 


VI Í BIẾI 
lì hi Ẳ 
|} [II Khi À 







Í . 
Í 
| 
LỆ 
` 


& LJ f ẫ: ” 
m. ° đi —Á Lƒ L Á ì hÍ 
-: 6U vàt ` là. LÍ 





— ma h6. .ẽ....... 





CHƯƠNG 4 


LÂU ĐÀI HIỆP SĨ 





K bạn đã tham gia nhiều cuộc chiến và có trong tay 
nột số tiền kha khá thì đó là thời điểm để ổn định 
cuộc sống và dưỡng thương trong tòa lâu đài của riêng 
mình, thay vì quấy rây người khác. Nếu may mắn, bạn sẽ 
được thừa kế một tòa lâu đài, còn không, bạn phải mua 
hoặc chiếm đoạt nó. 


MUA LÂU ĐÀI 


Một vài tòa lâu đài được xây sẵn dành cho những người 
giàu có đặt mua đầu tiên... 





MƠTTE VÀ BAILEY KÌ DIỆU 


Công trình đầy hấp dẫn này là một điển hình cho kiến trúc 
lâu đài ở thời kỳ đầu: một cái tháp bằng gỗ cổ kính trên 
đỉnh đồi (gọi là morte), kèm theo một cái sân ở bên dưới 
(gọi là bailey). Khi một đội quân đang giận dữ điên cuồng 
kéo đến, tất cả mọi người sẽ chạy lên đôi và ẩn nấp trong 
ngọn tháp. 





Tuy nhiên nhược điểm của tòa lâu đài này là 
tất cả đều làm bằng gỗ. Nếu ai đó phóng hỏa 
thì nơi này sẽ bùng cháy ngay trước khi bạn kịp 
nói: “Xin đừng đụng vào ngọn đuốc đó.” 











THÀNH VUÔNG KIÊN CÔ 

Kiểu lâu đài thời thượng này giúp bạn an toàn hơn. Các bức 
tường được xây bằng đá, vì vậy nguy cơ cháy thấp hơn và 
khó bị đập phá. Lâu đài này còn được bảo vệ nhờ những 
hào nước bao quanh. 





Tháp này có giá đắt hơn motte và bailey, nhưng chắc chắn 
bạn sẽ ngủ ngon hơn bên trong những bức tường kiên cố 
như thế. 


3 =2 c.. cơ: am 


THÀNH TRÌ NHIÊU LỚP 


Đây thực sự là một thiết kế lâu đài tân tiến nhất. Nó không 
có tháp ở trung tâm vì không cần thiết - những kẻ xâm lược 
sẽ bị cầm chân bên ngoài bởi hàng loạt những bức tường 
đan xen nhau. 





Kiểu lâu đài này khá đắt tiền, nhưng nó an toàn, và bảo đảm 
sẽ không bị xâm phạm trong cả năm trời. Nếu muốn ngăn 
chặn sự thăm viếng không mong đợi từ những người láng 
giềng vốn muốn lấy đầu bạn, thì lâu đài này rất đáng tiền. 


TT nô ý 7 7x.” 


BÊN TRONG LÂU ĐÀI 


Một lâu đài tuyệt vời cung cấp 
mọi thứ thiết yếu dành cho 
một hiệp sĩ. Khi bước vào một 
lâu đài, bạn có thể nhìn thấy 
những thứ sau đây. 


Đường hâm bí mật - dùng để 
trồn thoát khỏi cuộc bao vây. 


Đội lính canh tính mắt 
quan sát bước tiễn của 
quân địch từ xa. 
Lỗi ra của 
những đường 
hầm bí mật 


Nhà nguyện 


Bóng ma lâu đài 





TỔ ` —— “-  ........=xxryxrxryrxxryrxsryrxrx„ierx.x__———-.--.— 
¬ w " ái * h m Ì 


Solar - phòng 
dành riêng cho 
gia đình 


Bếp nhỏ để hâm 
nóng thức ăn 
trước khi được 
đưa lên đại sảnh 


⁄ 4 
<< - Ầ 
.. TY “... " 
XLV + _+.< 


-~.1%yˆ 


_* 


Đại sảnh 


Nhà vệ sinh 


- na“ 
- xã { _ 


ự N\ = 
ợ rèn móng S 
cho ngựa, đính và 
bản lễ, 


Hồ tiêu nước thải đặt 
dưới nhà vệ sinh 


Nhà kho 


Lại cả các lâu đài đẻu có giếng nước, để để 
phòng nguồn nước bị cắt trong cuộc bao vây. 








SÔNG TRONG LÂU ĐÀI En 


Trước khi đi đến một lâu đài nào, bạn hãy dự trù một vài 
tình huống phiên toái có thể xảy ra. Đời sống của các hiệp 
sĩ, ngay cả những người giàu có nhất, cũng không thực sự 
xa hoa lắm đâu. 
NHỮNG ĐIỀU PHIỀN PHỨC 
` Gió rít. Bạn nhớ mang theo 

_ áo ấm khi đến đó. Với khe 
hở trên những bức tường thay vì 
cửa sổ, lâu đài sẽ rất lạnh lẽo. 











Sau này, chắc tôi sẽ 
không bơi ở đó nữa... 





q? Nồi buồn nhà vệ sinh. 
Nhà vệ sinh chỉ là một 
cái lõ, được gọi là hố tiêu 
nước thải. Bất cứ thứ gì thải 
ra từ đó sẽ đi thẳng theo một 
máng trượt ra hào nước. 


@ÿ Thức ăn bị nguội. Vì nguy cơ cháy 

nổ, nên nhà bếp được xây riêng biệt 
với những căn phòng nơi bạn sống và ăn 
uống. Do đó thức ăn của bạn sẽ bị nguội 
vì phải mất nhiêu thời gian mang nó đi 
hết một đoạn đường dài đến bàn ăn. 





LÂU ĐÀI LẠNH LẼO 
Nhưng mọi thứ cũng không đến nỗi ảm đạm như thế đâu, 
ở đó còn có nhiều điều thú vị khác, như: 





Sự khác biệt giữa một con ` 
Vịt là gì? Đó là một trong 
„ hai chân của nó giống cái 
| còn lại. 


% Có một chú hề riêng! 
Nhiệm vụ của anh ta là 
chọc cười và giải khuây 
cho bạn. 









đ4ft° 


$ÿ Một ngục tối kinh hoàng dành cho các 

tù nhân bị bắt. Các lâu đài thời thượng 
thậm chí còn có một hầm giam bí mật 
(oubliette) - một nhà ngục trong lòng đất, 
nơi mà những tù nhân bị ném xuống và bị 
thế giới bên ngoài quên lãng. (“Oublier” 
trong tiếng Pháp nghĩa là “quên”). 


@ Người nếm thức ăn: người 
đàn ông may mắn này sẽ 

nhấm nháp tất cả các loại thức 

ăn trước khi bạn đụng vào nó, chỉ 





NHỮNG BỮA TIỆC SANG TRỌNG 

Các lãnh chúa thích tổ chức những bữa tiệc sang trọng 
trong lâu đài của họ. Nhưng không chỉ đơn thuần là ăn 
uống, đó còn là một cách để phô trương sự giàu có và thể 
hiện sự quan tâm của bạn đến mọi người. Vị trí của các 
quan khách cho thấy tâm quan trọng của họ. 


Lãnh chúa và phu nhân ` 

ngôi ở chính giữa chiệc Những vị khách quan 

bàn cao này. trọng nhât ngôi xung 
quanh lãnh chúa. 


t 7 2 \ . z 
œ9,» 


„Z”—” ..e ¬". = `J <<. 
XÑ ——”tt' ng nhân vật 
quan.trọng kê tiêp-~2 





CÁC TRÒ KÌ QUẶC TRONG LÂU ĐÀI 

Một vài cách để giết thời gian giữa các cuộc chiến đó là 
chơi bài, phóng phi tiêu, chơi cờ vua và xúc xắc. Một trò 
giải trí khác của các hiệp sĩ là chơi zmerrelles, một phiên bản 
khác của trò chơi ca rô. 


Bạn cũng có thể thử tài săn bắn trong rừng - đó là trò tiêu 
khiển phổ biến nhất của các hiệp sĩ. Đầu bếp có thể chế 
biến mọi thứ mà bạn săn được (ngoại trừ chuột), nhưng 
các hiệp sĩ thường săn bắn để giải khuây mà thôi. 


Những người Íf quan 
trọng hơn (nhưng vẫn 
hơi quan trọng) 








Các nhạc công phục 
vụ quan khách 


ề, " 
” 
Ẽ TT 
` 
= ` 


Những người có 
địa vị thấp nhất. 








CHƯƠNG 5 


CÁC GIẢI ĐẦU 
VÀ THÁCH THỨC 










b Ác 
rl à 


đTIN—- 
Ể 


g 


/ 


“ 
/ 

.# 

` 


` ' ÐÐ +4. 
] r -C | 
r 
) \-< `-‹- 
F l£ 
F7 *Š % 
F 4 T 
my IÍ ` 
ẤP 
: Š N Ẳ 
| + ự L 
* ự 
-Ẳ / 


k # ` 
| đe: “/ 
Ỉ `. 
I ki 
: %„ by 
, >— 
Ĩ ~ 
M 
À | 
li”. _. San 


„0ó 


Ì 
1 : 

[ 
` 
L 

= 


” tr 
Fị +. 
L VỘ 
LÌ 
kì 
J ` 
WaAư 7¬ 
KV ' lá. 
Ỉ 
Í 
F | 
, — 


\ 
l__.. 


ạn cần mài giũa các kĩ năng của mình trong các trận 

đấu, và ở những giải đấu thường diễn ra: các hiệp sĩ 
họp lại với nhau trên một khoảng đất lớn để luyện tập 
chiến đấu. 
Nó được xem là một cuộc đấu giao hữu, nhưng không phải 
luôn như thế, và nếu một hiệp sĩ nào quá nhiệt tình, anh 
ta có thể chết dưới chính mũi giáo của mình. Vì vậy 
hãy nhớ luôn thật tỉnh táo. 





Các giải đấu cũng là một 
cách hay để tìm kiếm 
danh vọng. Ở đó sẽ có rất 
nhiêu khán giả dõi theo 
bạn, và đây là một cơ hội 
lớn để bạn thể hiện tinh 
thân chiến binh dũng 
mãnh của mình. 








Anh ây tuyệt 
vời làm sao! 


ĐÁNH ĐẦU TÁ LẢ 


Trò chơi đơn giản nhất trong giải đấu này là đánh giáp lá 
cà. À, có lẽ dùng từ “trò chơi” không được phù hợp cho 
lắm. Nó đại khái là một cuộc chiến, dã man và đẫm máu. 
Các hiệp sĩ chia thành hai đội, mỗi đội có một lãnh chúa 
dẫn đầu, rôi lao vào đánh nhau. 


hs S \ 


\ 


: ———————————————— ——————- 

#-iIifS)I =V6/95/162-3%-2IWCnE (l2 6U IS UJVỤE GD 732 SG GV 4G PUINGS E2. ( 2/2 7— - ¬ ni). 
ủy «2 ~ 

— DI ` `e^ 

1 £ˆ—ẽg) 

- XS B-“m px 


cÌ = —=< SA) ( _ằ — ¬ Lm 
LÍ ý \Sễ lịcj ¡| biểu Ji 7 | | J/hI EẠ MU DÀI jAA | 
L SG 2s, —_—=..—. si == =-. F.==..... \G'2⁄WKLSDÌ lọ “S0 ĐSG lu Nug<c 





ca 
« 
› 


Ngoại trừ việc bẻ gãy xương đối thủ, thì mục đích chính 
của trò này là bắt được càng nhiêu chiến binh của đội khác 
càng tốt. Sau đó ép tù nhân phải trả một khoản tiền chuộc. 
Bằng không, bạn sẽ lấy ngựa và áo giáp của chúng. 


QUY TẮC? 
Ở đó hầu như không có quy tắc nào hết. ⁄ 






Bạn có thể sử dụng bất 
cứ vũ khí nào mình 
thích... 


.. cũng có thể họp 
thành bọn và tấn công 
một chiến binh đơn 

độc của nhóm khác... 


.. thậm chí bạn còn giả vờ 
yếu đuối rồi nhảy bổ vào đối 
phương trong khi hắn đang 
Cười Cợt. 








Điều duy nhất bạn không được ( Ôi, tôi thật ngớ ngẩn * 
làm đó là giết một hiệp sĩ khác, 
nhưng nếu bạn vô ý giết chết đối 
thủ, cũng không ai phiền lòng đâu. 


Khu vực an toàn - nêu bạn đang lâm vào tình huống khó 
khăn, hãy nhảy vào đây, không một ai có thể đụng vào trừ 
khí bạn bước ra khỏi đó. 








NHỮNG CUỘC CHIẾN THẲM LẶNG 
_ Những linh mục yêu chuộng hòa bình tiếp 

tục nỗ lực ngăn chặn những cuộc đấu giáp 

lá cà, và nhiêu hiệp sĩ thích chiến đấu bằng 
kiếm gỗ hơn, để giảm thiểu tối đa thương 
vong. Nhưng nếu chịu khó bạn có thể tìm 
được một thanh kim loại tốt kiểu cũ trông 
giống như vũ khí thật. 








_ K s3: 


NHỮNG CUỘC ĐẦU GIÁO ÂM Ï 
Đây là phần chính: đây kịch tính 
và nguy hiếm. Một cuộc cưỡi 
ngựa đấu giáo giữa hai hiệp sĩ. 
Những người còn lại sẽ theo dõi, 
vì thế hãy cố đừng biến mình 
thành thằng ngốc. 





Thử gây chú ý bằng chiệc 
mũ trùm đầu khác thường. 


Lúc đâu, trong những cuộc đấu giáo, các hiệp sĩ ngồi trên 
lưng ngựa, một tay cầm giáo, và sau đó phi nước đại về 
phía đối thủ, với mục đích là hất văng đối thủ lên cao. 








Này, sao không ai nói tôi 
biết là hắn ta cũng có một 
cây giáo thê hả!! 








Thế nhưng số người bị nứt sọ và gãy chân cho thấy ở thời 
kỳ này, trò chơi đó vẫn khá an toàn... 


AN TOÀN LÀ TRÊN HÉT 
Các hiệp sĩ bây giờ được ngăn cách bởi một hàng rào. Bạn 
tấn công dọc theo phía bên kia của hàng rào, đồng nghĩa 
với việc bạn không thể lao vào đối phương được. 

Và mục đích không phải để hạ gục hiệp sĩ khác, mà chỉ 
làm gãy mũi giáo của bạn khi gí sát vào người hắn. Nếu bạn 
làm được điêu này, chứng tỏ bạn 
đã đấu với anh ta một cách đàng 
hoàng chính trực. 






Ta đang làm tât cả vì 
nàng đây, Griselda, 
„người yêu dâu của ta ơi! 






Sử dụng cây giáo đầu v 
cùn, để không thể vô ý 


đâm trúng người ta được. 






l»“~ ”“ 
.” 
z< 

Bạn có thể buộc 

khăn hay đeo mạng 
che mặt của một thiêu nữ 

trong khí đầu giáo, để thể hiện tình 

yêu to lớn bạn dành cho nàng. 


LƯU TỶ CẢ BE? TPAEEIE. 756 P E5 










ĐƠN THƯƠNG ĐỌC MÃ 

Nếu bị đánh bại trong cuộc đấu giáo, bạn có thể nhảy khỏi 
ngựa và chiến đấu với đối thủ trên mặt đất. Nhưng bạn 
cần biết rằng: số lượng những cú đánh đã được thỏa thuận 
trước khi cuộc đấu được bắt đầu. Hãy tấn công một hiệp sĩ 
khác trong khi anh ta đang phòng thủ, và dĩ nhiên sau đó 
đến lượt anh ta tấn công lại bạn. 







Ở đây không có ngựa để 
trồn thoát đâu, chỉ có bạn 
và một hiệp sĩ nữa thôi. 


Bắt đầu 





Sẽ có hàng trăm người tụ họp lại tại một giải đấu lớn và 
mỗi người đều có huy hiệu riêng. Do đó, sẽ có những người 
phụ trách huy hiệu, để giúp khán giả theo dõi mọi diễn 
biến trận đấu. 









Chỉ cần nhớ 5048 
huy hiệu thôi mà... 


Những người này được đào tạo 
nhiêu năm, do đó họ có thể nhận 
ra từng huy hiệu. Họ xướng tên các 
hiệp sĩ tham gia, và làm trọng tài cho 
các cuộc thi. 






NGƯỜI PHỤ TÁ 
Nếu bạn có đủ khả năng, hãy thuê một người phụ tá. Trước 
mỗi trận đấu, anh ta sẽ đọc bản thành tích của bạn, và sự 
dũng mãnh của bạn với cây giáo của mình. (Điều này thật 
tuyệt, nhưng nó có thể gây áp lực cho bạn. Mọi người sẽ 
cười thầm nếu bạn ngã ngựa chỉ sau ba mươi giây.) 


®* 


Ta ban cho anh sự 
bắt tử, bất khả 
chiến bại, hỡi Chúa 

tế Sắm sét! 









MỘT GIẢI ĐẤU ĐÂY SÔI NỔI ._ ¡ CẾ 
Chú thích hình ảnh: 8 — 3i 
Người tổ chức giải đầu và gia | 

đình ông ta ngôi ở những vị trí | 

tôt nhất. _ 








_=€úp chiến thắng. 


>x. XvX% 


` 


% 
' 


+“ - 
49 đế zZZ⁄4 Í 
P se” ề -2” =_. 


Ế”” vột đâu sĩ đang giuơnẤY 
giương tự đắc với món _ - |ƒ 
đồ của anh ây. vở 






I) 
)” _Ö«&ÄÁ©ẴẲ+ , 





_~< 
- & .. 
ñ ,. 


+... : ` 


| 


Hiệp sĩ bại trận tẩy đã. _—_ 
Và những F:;3 






~.ấ 


mắt rigữa, kiếtfĩ Và ¡ 
._ cái đỉnh thúc ngựa. 


Sử giả xướng tên những 9 


+ đâu thủ tiếp theo. Š xay. 


l 


La E, 


= “TNa x 


tt 2, ti 


'€SGfS% Cấn thận với 


' 
: | , 
ì E6 + “ND, 
tuy “ “na rY | ác 
| L2 - ^ h 
FT ¡ ` >- ho - “Ệ * hị ¬¬ " Cj ỉ 
Me Í Ki: k ka. LÍ “.- „f! “aR 
ù ..... “ˆ ~ rn¬ ah. ¬~ 
E--- "+ ca. TH. tả: vế / 
„...i0tic<^ ¿ÿ Ƒ CS Ý cả. ¬ - ñ 
» + Ă-# «` 3z. `  L“t,y : sư 
. - x. 
ì 


= ..5 


n. =- 














NHỮNG SỨ GIÁ TRONG 
HIEM NGUY 

Bạn cũng sẽ thấy sứ giả trong 
các trận chiến. Trước khi _ 
chiến đấu, các hiệp sĩ thường 
nói cho sứ giả biết những yêu 
cầu cuối cùng của họ. 











ˆ Nếu tôi không trở 
lại, tôi muôn anh 
giữ con Roger này. 


Trong suốt trận chiến, các sứ giả 
ghi chép lại tên của các hiệp sĩ 
hèn nhát. (Kiểu như bạn không 
đủ sức để bảo vệ mình, bạn được 
đánh dấu số mười.) 










Ôi dào, ngài 
Shudderwinp lại 
khóc nữa tôi... 


Các sứ giả còn có 
những công việc 
kinh khủng hơn 
nữa. Khi trận 

đấu kết thúc, 

họ đi quanh chiến 
trường để ghi chép lại tất cả 
số lượng thương vong hay 
bộ phận cơ thể của các 
hiệp sĩ mà họ tìm thấy. 








Thất bại trong việc tạo dựng tên tuổi tại các giải đấu ư? Hãy 
cố gắng tái hiện lại một cảnh hành động anh hùng trong 
câu chuyện cổ, đóng vai một nhân vật nổi tiếng chẳng hạn. 
Đây gọi là chiến đấu không cần vũ khí. Nó nghe có vẻ đậm 
chất kịch nghệ, nhưng lại là cách chiến đấu rất thực tế. 


Bạn có thể cầm thanh kiếm trên tay 
và đứng dưới gốc cây sôi. Sau 

đó thông báo cho mọi người 
biết rằng, bạn sẽ ở đó cả 
năm trời và sẵn sàng nhận 
lời bất kì ai muốn thách 
đấu. 














Bây giờ, khi tôi nói 


Nghe có vẻ hào hiệp 
khi nói: “Hãy đến 
và thử xem nếu anh 
nghĩ anh có đủ bản 
lĩnh”. Nhưng nó 
cũng chứng 
minh rằng 

bạn cũng 

giống như các hiệp sĩ huyền thoại trong quá khứ. (Trừ phi 
bạn bị một lão bà nhỏ bé đánh cho nhừ tử.) 


` —8 7I§————————~ 











CHƯƠNG 6 


PHỤ LỤC VỀ CÁC HIỆP SĨ 





1 truyền cho bạn thêm cảm hứng, xin giới thiệu dưới 
đây một vài hiệp sĩ lừng danh nhất mọi thời đại. Một 
ngày nào đó, nếu trở thành một hiệp sĩ thực sự xuất chúng, 
bạn có thể đứng bên cạnh họ trong Lâu đài Danh vọng hào 
hoa. (Ba hiệp sĩ đầu tiên có lẽ không thực sự tôn tại, nhưng 
vì có nhiều hiệp sĩ được truyền cảm hứng từ những câu 

chuyện đó nên hâu hết mọi người nghĩ rằng họ có thật). 


“=.:. . V ký È2 N——.... 


CÁC HIỆP SĨ HUYỀN THOẠI 


Vua Arthur: Một hiệp sĩ huyền thoại nhất trong tất cả các 
hiệp sĩ, và là một tấm gương sáng đối với mọi người. Không 
ai biết chắc ông ta sống vào thời đại nào hay ở đâu, nhưng 
theo một số truyện, cung điện của ông ở một nơi tên là 
Camelot và ông chỉ huy một nhóm chiến 
binh, thường tụ họp với nhau tại bàn tròn. 
Các Hiệp sĩ Bàn tròn giành phần lớn cuộc 
đời họ để tìm kiếm Chén Thánh, 
chiếc chén thiêng liêng mà người 
đời cho rằng Chúa Jesus đã uống 
trong Bữa Tiệc Ly. 





Ngài Lancelot: hiệp sĩ dũng 

cảm và thông minh nhất của vua 
Arthur, Lancelot được biết đến như 
là một trong những chiến binh vĩ 
đại nhất mọi thời đại. Ông ta đã 
từng trườn dọc theo một chiếc cầu 
được làm từ những lưỡi dao sắc của 
thanh kiếm khống lô để giải cứu 
một nữ hoàng - không tệ chứ hả? 





đc @ 72 @ _xv 


















Ngài Galahad: con trai của Lancelot, 
là một hiệp sĩ hoàn hảo, đức hạnh 
và nghĩa hiệp nhất. Thậm chí 
Galahad còn là người đã tìm ra 
Chén Thánh. Nhưng sau đó anh ta 
lại đánh mất nó - trời ạ! 


Rodrigo de Vivar (El Cid): Một hiệp 
sĩ huyền thoại người Tây Ban Nha, 
đã được phát hiện trong cuộc 
Thập tự chinh, ông chiến đấu 
cho cả người Hồi Giáo cũng 
như Kitô giáo ở Tây Ban Nha. 
Dù cho đứng về phe nào ông 
cũng luôn giành được chiến 
thắng, và khi qua đời vào năm 
1099, ông vẫn chưa bao giờ thua 
một trận nào. Các hiệp sĩ khác gọi 
ông là El Cid -Chúa tế. 










William Marshal: một trong những 
hiệp sĩ xuất sắc nhất đương thời, 
ngôi sao trong các giải đấu. Điều 
đáng nói là, ông không bao giờ dùng 
những mánh khóe vặt. Một trong 
những chiêu trò ưa thích của ông là 


giật lấy dây cương ngựa của các hiệp sĩ khác rồi bất thình 
lình phi nước đại về phía xa, kéo theo anh chàng khốn khổ 
đó với con ngựa của hắn. Sau đó William quý quyệt bắt tù 
nhân phải trả một khoản tiền chuộc lớn trước khi tha cho 
đối phương. Đây là một nhân vật có quan niệm kì lạ về tỉnh 
thân thượng võ. 


Hoàng tử Edward (Hoàng tử đen): một 
hiệp sĩ người Anh, chỉ huy xuất sắc 
trong các trận đấu. Ông đã lãnh đạo 
quân đội của mình chiến thắng trong 
trận Poitiers, mặc dù số lượng kẻ thù 
thực tế nhiều gấp đôi so với các chiến 
binh của ông. 





Marshal Boucicaut: một hiệp sĩ người 

Pháp, từng là một chiến binh đáng sợ 

khi mới 16 tuổi. Nổi tiếng là nhanh nhẹn, ông có thể nhảy 
lên ngựa trong khi đang 
mặc bộ áo giáp nặng nề. Có 
lần ông nói với lính canh 
của mình rằng, ông sẽ xẻo 
tai họ nếu họ làm rối đội 
hình khi cảnh báo ké thù 
đang tiến đến gần. (Quân 
đội của ông ấy rốt cuộc bị 
-_ phục kích và tàn sát.) 








-  NHỮNG CHIẾC HUY HIỆU 


CA RIÊNG BẠN 


Cuối cùng, nếu bạn thích thiết kế những huy hiệu riêng, 
thì dưới đây có một số gợi ý. Nhưng đừng quên là phải 
được sự chấp thuận của nhà vua - thường do các sứ giả 
của nhà vua phụ trách thiết kế. Đầu tiên, hãy chọn một 
kiểu thông dụng nhất. 





% 





, 





Thủ lĩnh 


Ranh giới , Dâu X 
Ø Đường chéo \, Chữ thập \, 


Chữ V Dải băng ngang Cây cọc 








Sau đó là dạng “phân cách”: 
Nửa thanhdọc Nửa sọcngang Nửa sọc chéo 
Một phân tư hình vuông Một nửa chữ V 


DU DI „ẽ ——w 76 — - 








Tiếp đến là dạng nổi: 





Những ranh giới Gợn sóng ngang Hình thoi 





Sọc ngang Gợn sóng dọc 





Sọc chéo Ca rô Xoáy 


Thậm chí bạn có thể đặt một hình vẽ trên tấm khiên của 
bạn. Động vật, quái vật, cá, vũ khí, hoa. Chúng sẽ làm nổi 
bật huy hiệu của bạn. Dưới đây là một vài mẫu để bạn lựa 
chọn: 





Con cáo Con sư tử 





Hoa hồng 


Hoa ly 





Thập tự hoa Rìu bắt chéo Lưỡi liềm 


TT. _— tái "—¬== ..Ặ. <‹-: _ S 









Rất nhiều hiệp sĩ có hình 

vẽ liên quan đến tên của 

họ. Vì vậy nếu bạn là Ngài 
Appleby', thì chiếc khiên của 
bạn như thế này đây 


Nếu bạn là ngài Eagleton7 
bạn có thể xem xét mẫu 
này: | 
Và nếu tên bạn là 
Bottomley°... chắc bạn 
cũng đoán ra là hình gì 
rồi nhỉ. 






Chúc may mắn! . 


1. Apple trong tiếng Anh nghĩa là “ trái táo” 
2. Eagle trong tiếng Anh nghĩa là “đại bàng” 
3. Bottom trong tiếng Anh nghĩa là “cái mông” 





MỘT NGÀY LÀM HIỆP SĨ 
Sam Taplin - lan MeNee 
Lê Thảo dịch 





Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng biên tập NGUYÊN MINH NHỰT 
Biên tập và sửa bản in: PHAM ĐỖ PHƯƠNG CHI 
Bìa: ĐỖ BIÊN THÙY 
Trình bày: VŨ THỊ PHƯỢNG 





NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hỗ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39316289 - 3931621 1 - 39317840 - 38465596 
Fax: (0ã) 38437450 
E-mail: hopthubandocŒ@nxbtre.com.vn 
Website: www.nxhtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Địa chỉ: Số 21, đãy A11, khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
Biện thoại: (04) 37734544 
Fax: (04) 35123305 
E-mail: chinhanhŒnxhtre.com.vn 


CÔNG TY TNHH SÁCH ĐIỆN TỬ TRẺ (YBOOK) 
161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. HCM 
ĐT: 08 35261001 - Fax: 08 38437450 
Email: infoŒ'ybook.vn 
Website: www.ybook,vn 





Khổ: 15,5 cm x 23 em, số: 2415-2014/CXB/17-247/Tre 
Quyết định xuất bản số 1398A/QĐ-Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2014 
In 2.000 cuốn, tại Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng 
Địa chỉ: 510 Trường Chỉnh, phường 13, quận Tân Bình 
In xong và nộp lưu chiểu quý Ï năm 2015 










SAM TAPLTIN -IAN MCNEE 


_MỘT NGÀY 


Các hiệp sĩ tập sự có rất nhiều điều cần phải học hỏi, 
z từ cách cầm giảo đến cách khiêu vũ uyển chuyển. 
Cuốn sách này sẽ giúp bạn mọi thứ, 
kể cả những cuộc vây hãm và những trò 


múa kiếm trong các buổi hội hè cũng như trên chiến trường. 






I§BN ø7a-so4-1-oss74-o 
Một ngày làm hiệp sĩ 


IIHIM IIII 


WGofisiig068 TT31T8 com. vn 

















